AI THỰC TE HƠN AI? 
TY. Chân Không - 2001 
Đề tài tôi nói hôm nay là Ai thực tế hơn ai? 

Trước khi vào đề tài tôi xin hỏi câu này, nếu người thấy 
tỜ giấy trắng mà nói đen và ngược lại, tỜ giấy đen mà 
nói trắng thì chúng ta đánh giá người đó thế nào? Đúng 
theo danh từ nhà Phật gọi là điên đảo, tức cái thấy lộn 
ngược, không đúng lẽ thật. 


Phật thường nói tất cả chúng sanh đều sống với 
vô minh điên đảo. Người không nhận ra lẽ thật, sống 
trong mờ mịt tăm tối, không thấm nhuần chân lý, gọi là 
người vô minh. Trở lại thực tế, ngay nơi bản thân chúng 
ta hiện giờ, là thật hay giả? Nói theo kinh sách thì nó 
giả, còn theo tình cảm của mình thì nó thật. Như vậy 
Phật nói sai hay chúng ta thấy sai? Chắc không ai dám 
nói Phật nói sai hết, thế thì chúng ta thấy sai. Phật thấy 
thân giả, chúng ta cho là thật, cũng như tỜ giấy trắng ta 
nói đen. Rõ ràng cái thấy, cái biết của mình không đúng 
như thật. 


Chúng ta cùng nhau tuần tự nghiệm xét lại vấn 
đề này. Nếu thân này thật thì ông cha chúng ta không 
chết, phải không? Thật thì còn hoài còn mãi, nhưng ta 
thấy ông chết rồi cha chết, anh em chết, mình chết, như 
vậy đâu có thật. Người này đi, người kia đi, ai cũng có 
mặt một thời gian rồi đi. Đó là đứng về lý vô thường 
thân không thật vì nó có sanh, có già, có bệnh, có chết. 
Nó là một dòng chuyển biến không dừng nên không thể 
thật được. Như mấy đứa trễ con đốt một cây nhang, nó 
cầm quay nhanh nên ta thấy có một vòng tròn. Vòng tròn 


đó thật không? Nếu nói vòng tròn thật là ta nói sai, vì nó 
chỉ là một cây nhang quay nhanh thôi. 


Trong con người chúng ta tẾ bào này sanh, tế bào 
kia diệt liên tục, do dòng chuyển biến không dừng ấy 
tạm kết thành thân. Từ trẻ đến già rồi chết, ta sống bằng 
sự chuyển biến không dừng, vậy mà ta chấp nó thật mới 
lạ chứ. Vì vậy chấp thân thật là vô minh. TỪ vô minh 
lại sanh thêm các thỨ ngã chấp pháp chấp khác nữa, cứ 
thế ta sống trong nhiều lớp mê mờ, khó thoát ra được. 
Do đó đau khổ phát sanh, và nỗi khổ lớn nhất là trầm 
luân mãi trong sanh tử. 


Bước sang lĩnh vực thứ hai là duyên hợp. Phật 
dạy toàn bộ thân này do tứ đại hợp thành. Đất là chất 
cứng như tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương... 
Nước là mồ hôi, máu mủ v.v... Gió là hơi thỞ ra vào 
làm thân chuyển động. Lửa là hơi ấm trong người. Bốn 
chất đó luôn có nơi thân, không thể thiếu thứ nào cả. 
Bốn chất đó tồn tại được trong thân ta là nhờ mượn tứ 
đại bên ngoài đem vào. Vì vậy sự sống của chúng ta lúc 
nào cũng nương nhờ vay mượn. Nước thiếu mượn tách 
nƯỚc đem vô. Đất thiếu mượn ít chén cơm. Hơi ấm 
thiếu kiếm gừng, kiếm Ớt ăn vào. Còn gió tức không khí 
thì ta mượn trả liên tục. Nếu trả mà không mượn lại là 
tử vong liền. Một sự sống vay mượn như vậy mà nói là 
của mình, là thật thì không điên đảo sao được? 


Tóm lại, đứng về mặt thời gian thân này chuyển 
biến không dừng nên không thật. Đứng về mặt không 
gian thân này do vay mượn đất, nước, gió, lửa liên tục 
mà tỒn tại nên cũng không thật. Như vậy khi quán sát kỹ 
ai cũng biết thân không thật, nhưng trên tình cảm, trên 


ảo tưởng của mình không ai dám nói nó giả cả. Chúng 
ta phạm một sai lầm lớn như thế nên làm gì cũng thất 
bại, cũng đau khổ. 


Trong tất cả chúng ta có mấy người được giác 
ngộ? Kể cả hàng tu sĩ cũng thấy nó thật nữa huống chi 
người còn tóc. Mới thấy cội gốc vô minh của chúng 
sanh quá sâu đậm, gỡ bỏ thật là khó. Chúng ta chỈ thấy 
bằng ảo tưởng, chớ không phải từ trí tuệ nên mới có sự 
sai lầm ấy. Đó là điều hết sức quan trọng. 


Khi thấy thân thật thì mọi nhu cầu của thân như 
tài, sắc, danh, thực, thùy hay sắc, thanh, hương, vị, xúc 
đều trở nên quan trọng, cần thiết, do đó người ta tìm 
kiếm, đòi hỏi. Ăn thì phải ngon, mặc phải đẹp, rất nhiều 
thứ ham muốn, cho nên tham phát sanh. Tham được thụ 
hưởng, lúc nào cũng muốn hơn người, thua là không 
được. Nếu ai ngăn trở cái mình muốn thì nổi tức lên, cự 
hoặc đánh người ta, đó là sân. Như vậy tham sân có là 
từ si. Thân không thật mà thấy thật đó là si, s¡ là gốc vô 
minh. 


Như vậy từ sĩ có tham sân, mà tham sân có rồi thì 
đau khổ theo sau. Nếu không có si thì không có tham. 
Như thấy thân giả một cách rõ ràng dứt khoát thì hết 
tham liền. Vì thấy thật nên mới tham thụ hưởng. Nói 
tham, sân, si là không đúng lắm, lẽ ra phẩi nói si, tham, 
sân. Sân nổi ra ngoài thấy như dữ tợn lắm nhưng lại dễ 
dẹp. Ở cõi trời không có sân vì muốn gì được nấy. Còn 
ở đây muốn mà bị giành mất hoặc bị ngăn thành ra mới 
sân. Cho nên đối với thế gian sân quan trọng mà lên cõi 
trời thì hết quan trọng. Bởi vậy những người khá giả là 
có phước, muốn gì được nấy nên họ ít sân. Còn người 


nghèo ít phước, làm ăn trục trặc, nay được mai mất nên 
dễ sân, dễ bực tức. Hiểu thế mới biết gốc ngọn tất cả 
sự việc xảy ra từ mê lầm là đầu. 

Thân chúng ta có hai phần, vật chất tức thể xác, 
tỉnh thần tức tâm linh. Có thể xác thì phải có tinh thần, 
có vật chất thì phải có tâm linh. Thể xác này chúng ta 
phân tích thấy không thật rồi, bây giờ đến tâm linh. Tâm 
mình là gì? Có ai không nói tôi suy nghĩ thế này, suy nghĩ 
thế kia, đó là tâm tôi. Mọi người đều cho những suy 
nghĩ, hiểu biết, phân biệt là tâm mình. Bây giờ ta thử 
quán sát xem điều này đúng không. Đây là một vấn đề tế 
nhị, sâu kín nên cần phải xem xét kỹ lưỡng mới được. 


Như khi ai chọc giận ta la lên thì nói “tôi giận”. 
Thế thì cái giận là tôi rồi, tâm tôi giận. Ai làm gì tốt, 
mình thấy thích thì nói “tôi thích”, đó là tham. Ai chọc 
mình buồn thì nói “tôi buồn”, thấy người dễ thương, nói 
“tôi thương”, thấy người dễ ghét nói “tôi ghét”. Tóm lại 
tham cũng là tôi, sân cũng là tôi, buồn, thương, giận, 
ghét, tất cả đều là tôi, tâm tôi. Những thứ buồn, thương, 
giận, ghét, phải, quấy v.v... tất cả là tâm mình phải 
không? Đó là điều lâu nay Phật tử chưa giải quyết nổi, 
vì nghĩ nó là tâm mình. 

Bây giờ tôi đặt câu hỏi, tỪ khi chúng ta còn bé 
cho tới lúc già tắt thở, mình là một hay nhiều? A từ trể 
đến già A là A hay A là B, là C... Hồi trễ kêu anh A, già 
kêu bác A chớ đâu có kêu bác B, ông C, như vậy mình là 
một. Còn buồn, thương, giận, ghét cả trăm thứ thì cái gì 
là mình? Chẳng lẽ mình là một trăm thứ, ngàn thứ lộn 
xộn? Đó là một vấn đề chúng ta phải suy gẫm, nhận 
định cho chín chắn. 


Thí dụ, có Phật tử đang buồn ngồi thở ra thở vô, 
ngó trời ngó mây dàu dàu, bất chợt ai chạy lại nói vé sỐ 
anh mua hôm qua trúng rồi, lúc đó còn buồn không? 
Cười nhảy tưng lên. Nếu buồn là mình thì phải buồn 
hoài, đằng này đang buồn vừa nghe tin vui liền hết 
buồn. Nhưng nếu đang vui mà dò lại thẫy trật hết một 
con số, lúc đó làm sao, buồn lại ngay. Đổi thay vùn vụt 
như vậy thì cái nào là thật mình? 


Giận, ghét cũng vậy. Có những người mình ghét 
cay ghét đắng, nhưng hôm nào ta làm ăn thất bại, thiếu 
nợ thiếu nần, người đó mang số bạc lớn đến cho mượn 
để trả nợ, lúc đó mình còn ghét nữa không? Không ngay. 
Như vậy ghét thương không thật, tùy duyên mà có. Gặp 
duyên trái ý thì tức giận hay thất bại thì buồn phiền, 
không có gì nhất định hết. Không nhất định, đổi thay 
như chong chóng mà nói là tâm mình thì tâm mình đổi 
thay không thật rồi. 

Lúc nào ta cũng cho tôi nói phải, nghĩ phẩi, ai cãi 
lại không chịu. Càng đi sâu vào tâm lý mới thấy đức 
Phật thật sáng suốt vô cùng. Phật dạy khi nghĩ, thì nói 
đây là cái nghĩ của tôi, đừng thêm cái nghĩ của tôi “là 
đúng”. Trong nhân gian có gì là chân lý bất di bất dịch 
đâu, cái phải chỈ tương đối thôi, phải chỗ này mà không 
phải chỗ kia. Thí dụ luật pháp của nhà nước phong kiến 
thời xưa thì phụ nữ không được ra khỏi nhà, phải tam 
tòng tỨ đức, nhưng luật pháp ngày nay phụ nỮ bình 
quyền với nam giới. Nếu ta cho rằng hồi xưa đúng nghĩa 
là bây giờ không đúng. Nhưng nếu mọi người đều chấp 
nhận như thế thì ta nói sao đây. Nên biết không có pháp 
nào cố định, không có pháp nào đúng trong mỌi lúc mỌi 
chỗ cả. 


Như vậy mà chúng ta cứ đặt thế này là phải, thế 
kia là quấy thì sáng suốt hay cố chấp? Đó là cố chấp. Vì 
thế mới xảy ra tranh cãi nhau có khi đập lộn nhau nữa, 
cũng vì cái phải của mình. Muốn tìm lẽ phải rất khó, bởi 
vì ai cũng bảo vệ lẽ phải thuộc về mình, khi so sánh đối 
chiếu khác nhau nên cự nhau. Đừng nói xa, hai vợ chồng 
thôi, nếu ai cũng giữ phần phải về mình thì cãi vả nhau 
là chuyện thường, hơn nữa thì đánh nhau, tỆ hại nữa là 
ly dị luôn. 


Nhìn kỹ con người ở thế gian này có trăm ngàn 
thứ lăng xăng, lộn xộn mà không có gì đúng với sự thật. 
Thế nhưng có ai cho là mình sai đâu. Ngay cả tên trộm 
cũng có cái đúng của nó. Những cái đúng, mỘt ngƯời 
với mỘt người thì cãi vả, một tập thể với một tập thể 
thì chống đối, nước này với nước kia thì chiến tranh 
v.v... Tất cả đều từ tâm chấp của mình mà gây ra bao 
nhiêu đau khổ. Nếu biết rõ suy nghĩ không thật, đây là 
cái nghĩ của anh, đây là cái nghĩ của tôi không ai đúng ai 
sai cả. Như vậy không ai đụng chạm ai vì đâu có chấp 
đúng mà đụng chạm. Chỉ khi nào chấp ta “đúng”, ngƯời 
nghĩ khác là “sai” mới sanh chuyện. 


Ởô thế gian tỪ chấp thân, giành giựt vật chất thụ 
hưởng nên sanh ra tranh đấu. Đến chấp tâm phải quấy 
hơn thua lại sanh ra tranh đấu nữa, làm con người khổ 
đau không cùng không tận cũng bởi hai thứ chấp đó. 
Chính vì vậy mà Phật dạy chấp thân không thật, chấp 
tâm cũng không thật, còn một cái thật chúng ta lại bổ 
quên. Bây giờ phải trở lại, tìm kiếm cho ra cái thật đó, 
không thì chúng sanh sẽ đau khổ không biết kiếp nào 
mới hết. 


Bởi chấp thân nên giành giựt tài sẳn, giành giựt 
tất cả những nhu cầu để thân được thụ hưởng sung 
sướng, cho nên con người mới tranh đấu với nhau. Bởi 
chấp tâm hơn thua, phải quấy nên cũng tranh đấu với 
nhau. Bây giờ thấy thân không thật, thấy tâm lăng xăng 
cũng không thật. Nếu chúng ta chịu khó nhìn lại tâm 
đang suy nghĩ phân biệt đó ra sao, nhìn lại thì nó mất 
tiêu, tìm không thấy mới biết nó rõ ràng không thật. Như 
khi ta nổi giận, mình xoay lại tìm xem cái giận đó Ở đâu. 
Chừng nào tìm ra chỗ nơi của nó hãy giận thêm, tìm 
không ra bỏ đi cho khỏe. Như vậy tu dễ chớ đâu có khó. 


Thật ra tu đơn giản lắm, không có bùa chú gì hết, 
chỉ cần nhìn lại những thứ lăng xăng lộn xộn xem nó ở 
đâu, tìm không ra thì nó mất. Tự nó mất tức biết nó 
không thật. Chúng ta tu theo Phật đã lâu mà không dám 
khẳng định thân này là giả, tâm suy nghĩ giả, sợ thiệt 
thòi, sợ mất mình. Đó là chưa cương quyết. Lầm sao 
một phen giác thì giác luôn đừng mê trở lại, biết giả thì 
giả luôn, đừng ngầm chấp thật. Chúng ta nghe kinh Phật 
nói biết thân tâm giả mà không dám nhận giả, bởi vậy 
lúc giác, lúc mê, ở nhà thì mê, vào chùa thì giác nên tu 
hoài mà không hết khổ, rốt cuộc cũng tạo nghiệp luân 
hồi. 

Mỗi đêm chúng ta tụng kinh Bát Nhã, chiếu kiến 
ngũ uẩn giai không, là sắc uẩn thuộc về thân, thọ, 
tưởng, hành, thức thuộc về tâm. Thấy hai thứ đó không 
thật liền qua hết tất cả khổ nạn. Khi phân tích kỹ biết 
thân tâm không thật, đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai 
không. Tánh là không, duyên hợp tạm có không thật? Đó 
là câu hỏi rất thâm trầm phải can đảm lắm mới nhìn 
được điều này. Thân không thật, tâm suy nghĩ cũng 


không thật thì cái gì là mình đây? 


Nhà Phật nói bên cạnh cái giả dỐi tạm bợ đó, còn 
một cái chân thật mà lâu nay chúng ta quên. Vì vậy hình 
ảnh anh chàng nhà nghèo được bạn đãi tiệc rượu, rồi 
nhét vô túi một hòn ngọc quý để anh dùng cho bớt khổ. 
Không ngờ có hòn ngọc trong túi mà anh quên đi, không 
biết nên kiếm sống bằng cách ăn mày. Như vậy anh khổ 
là vì quên, tới chừng được người bạn chỈ hòn ngọc 
trong túi. Sực nhớ, giật mình sỜ tay vào túi gặp hòn 
ngọc, anh liền thành phú gia, hết kiếp ăn mày, đâu có lâu 
gì. 

Phật đã khéo léo dùng ví dụ này trong kinh Pháp 
Hoa để chỉ cho chúng ta có cái chân thật, không mộit tí 
đau khổ nào hết mà lại quên. Chúng sanh cứ lao theo cái 
giả tạo nghiệp với nhau, để rồi luân hồi muôn kiếp, chịu 
không biết bao nhiêu là đau khổ. Chư Phật đã nói, các 
Tổ cũng nói mọi người đều có tánh giác chân thật mà 
không hay biết, cứ lăn lộn trầm luân trong vọng tưởng 
đảo điên. Thế thì cái thật đó ở đâu, nó ra sao? 


Tôi xin nêu một ví dụ đơn giản, như khi nhìn 
bình hoa, lúc đầu con mắt tôi chỈ thấy rõ bình hoa thôi. 
Nhưng bước thứ hai tôi lại phân biệt bình hoa này đẹp 
hay xấu. Đẹp thì ưa, xấu thì chê, đó là bước thứ ba. Nếu 
ngay nơi niệm thứ nhất thấy bình hoa là bình hoa, lúc đó 
không có nghiệp gì hết. Nhưng khi bắt đầu khởi niệm 
phân biệt đẹp xấu liền sanh ra thương ghét. TỪ cái 
thương ghét đó mà tạo nghiệp lành hoặc dữ. Như vậy 
cái gì dẫn chúng ta đi trong sanh tử? Là nghiệp vậy. 

Nghiệp không có nơi cái thấy ban đầu mà có từ 
chặng thứ hai, thứ ba. Khi nhìn bình hoa chỉ thấy bình 


hoa, không khởi niệm gì cả thì vẫn biết bình hoa rõ ràng 
mà không dấy động, qua cái thấy thứ hai, thỨ ba mới 
sanh chuyện. Thấy người cũng vậy, nếu chỉ thấy người 
biết người vậy thôi thì đâu có sanh chuyện. Nhưng ta 
thường không dừng lại ở cái thấy ban đầu, mà nhảy qua 
chặng thứ hai thấy người đó trắng, đen, có duyên, vô 
duyên rồi sanh thương ghét v.v... Cho nên cái dẫn mình 
đi trong luân hồi là chặng thứ ba. 


Nghe cũng thế, người ta nói tiếng gì mình nghe rõ 
tiếng ấy, nói lời hay lời dở đều nghe hết thì không sao, 
nhưng phân biệt đó là khen, là chê, là người thân kể thù 
thì sanh chuyện ngay. Thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe, 
ngửi chỉ ngửi, nếm chỈ nếm, không thêm phân biệt khen 
chê thì tất cả mọi việc đều yên ổn. Cái thấy, cái nghe 
không khởi phân biệt khen chê ấy có thể diễn tả hình 
dáng gì chăng? Còn khi ta ôn lại hoa này đẹp hoa kia xấu 
là do đối chiếu so sánh hình bóng của chúng nên mới 
khởi phân biệt khen chê. Nghĩa là đem bóng này so sánh 
với bóng kia, chỗ thấy bằng bóng niệm khởi, sinh diệt. 
Thế mà chúng ta thường sống với cái thấy sanh diệt ấy, 
còn cái thấy thứ nhất thì bổ quên. Chặng đầu là chặng 
chân thật không tạo nghiệp, không nguy hiểm, chúng ta 
lại bỏ để chạy theo chặng thứ hai, thỨ ba là sanh diệt, vì 
vậy mà có khổ đau. 


Vậy chặng thứ nhất là gì? Cũng tâm, tâm đó biết 
mà không so sánh nên là tâm thật, còn tâm thứ hai thứ ba 
là tâmm giả dối tạm bợ. Chúng ta không bao giờ dừng ở 
tâm chân thật, mà thường chạy theo tâm thỨ hai, thứỨ ba. 
Thiền sư thấy bình hoa là bình hoa, không thêm cái gì 
hết cho nên thấy như mù, nghe như điếc. Nhưng tuyệt 
nhiên không phải điếc không phải mù, mà các Ngài thấy 


nghe rất sáng rất rõ vì thấy nghe ngay chặng thứ nhất, 
chứ không phải chặng thứ hai, thứ ba. 


Chúng ta ai cũng có cái thấy ở chặng thứ nhất cả, 
nhưng không chịu sống ngay nơi đó mà thích nhảy sang 
các chặng sau. Thấy nhạy lắm nên nghĩ đẹp, nghĩ xấu, 
nghĩ hay, nghĩ dở cũng nhạy rồi từ đó có khen chê. Đó là 
điều hết sức thực tế mà người tu không biết, người đời 
cũng không biết. Thấy như mù, nghe như điếc, tưởng 
như không thấy không nghe. Đâu phải thế. Thấy rõ biết 
rõ nhưng không dấy khởi niệm nào nên tâm thanh tịnh. 
Vừa dấy khởi liền theo cảm tính thương ghét của mình 
nên mới có chuyện vui buồn. 

Phật tử tu thiền, khi tọa thiền thấy niệm vừa dấy 
khởi liền nói vọng “buông”. Niệm khởi là cái bị mình 
biết, nên nó không phải chủ, vì vậy ta mới buông. 
Buông hết, tâm được lặng lẽ, lúc đó ai biết lặng? Ví dụ 
tôi đang ngồi trong thất, có người khách đến chào hồi 
nói chuyện, một lát người khách ấy ra về. Sau đó hai, ba 
người khách tới rồi cũng ra về. Người ngôi yên thấy 
khách ra khỏi thất, người đó là ai? Rõ ràng là ông chủ 
chứ ai. Như vậy tâm mình biết được niệm khởi, niệm 
lặng, tức ông chủ chân thật vẫn bất động yên tịnh, có 
mặt thường xuyên để thấy các niệm sanh diệt biến đổi. 
Vậy mà ta lại quên mất ông chủ, chạy theo các thứ động 
tịnh sanh diệt của tâm. 

Đó là lý do tại sao chúng ta phải ngồi thiền, vì 
mình quá điên đảo, chạy ngược chạy xuôi không lúc nào 
dừng, cho nên ngồi lại để thấy rõ hình tướng của nó, 
chừng nào buông hết các thỨ vọng niệm, lúc nó lặng 
chúng ta mới nhận ra mình chính là cái “biết” được có 


niệm hay không có niệm. Khi nó lặng mình biết là ông 
chủ hiện tiền. 

Trong nhà Phật nói cỡi trâu tìm trâu, để chỉ cho 
chúng sanh điên đảo, muốn kiếm cái hiện tiền của mình 
mà lại quay lưng với chính nó thì biết bao giờ mới gặp 
được. Không đợi phải ngồi thiền mà bất cứ lúc nào, 
ngồi dưới cội cây chơi hóng mát, đầu óc rỗng rang, 
không nghĩ gì hết. Gió thổi nghe mát, chim kêu nghe 
tiếng, lúc đó có mình hay không có mình? Mình đang 
hiện tiền mới nghe, mới thấy rõ ràng được chứ. Cái 
nghe cái thấy ban đầu tất cả chúng ta đều có mà đều 
quên, không sống lại với nó lại sống với nhữỮng suy tính 
điên đảo nên sanh cuồng loạn khổ đau. 


Chúng ta tu để làm gì? Để chừa các lầm mê chấp 
thân này thật, chấp tâm sinh diệt là tâm của mình, rồi 
giành giật hơn thua phải quấy, làm khổ cho nhau. Khi 
nào biết hai thỨ đó không thật rồi chúng ta mới nhận 
chân được cái chân thật bất sanh bất diệt của mình. Nó 
hiển hiện từ mắt, từ tai... sáu căn của chúng ta. Vì tâm 
nay không sinh diệt nên không tạo nghiệp, không tạo 
nghiệp nên không luân hồi, không luân hồi thì giải thoát 
sinh tỬ rồi. 

Chúng ta xét kỹ thân này dù được nuôi dưỡng 
cưng chiều mỌi sự sung sướng, nhưng có giữ được 
không? 


